Kim Dung tiên sinh 


nguyễn chu nhạc 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Kim Dung tiên sinh 








nguyễn chu nhạc 
Kim Dung tiên sinh 


Kim Dung tiên sinh quả không hổ danh oai trấn giang hồ giới 
cầm bút võ hiệp kỳ tình. Có thể mạnh dạn mà đưa ra nhận 
định như thế, 

Nửa đầu thế kỷ hai mươi, các tín đồ của truyện kiếm 
hiệp xứ ta say mê với các tiểu thuyết kiếm hiệp như Bồng 
Lai hiệp khách, Giao Trì hiệp nữ, Lục kiếm đồng... hay một số 
tiểu thuyết dã sử mang màu sắc kiếm hiệp như Thuyết 
Đường, Chinh Đông, Chinh Tây, Vạn hoa lầu, Ngũ hổ bình 
Liêu, Ngũ hổ bình Nam, Phấn trang lâu v.v... Song như thế 
chưa thấm đâu, và sẽ là thiệt thòi nếu như không được biết 
đến hàng loạt những tác phẩm kiếm hiệp khác của các danh 
tài như Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ngọa Long Sinh, 
Nam Kim Thạch, Trần Thanh Vân... 

Trong số ấy, ngôi sao sáng nhất không ai khác ngoài 
Kim Dung tiên sinh. Không cần nhắc đến toàn bộ sự nghiệp, 
chỉ cân mấy bộ trường thiên như Thiên long bát bộ, Xạ điêu 
anh hùng truyện, Tiếu ngạo giang hồ, Thần điêu hiệp lữ, Lộc 
đỉnh ký, Kim Dung đã khiến không ai sánh kịp ông rồi. Thêm 
nữa, mấy bộ ngắn hơn như Thư kiếm ân cừu lục, Tuyết sơn 
phi hồ, Bích huyết kiếm, Liên Thành quyết, Hiệp khách hành 
... cũng rất chỉ là đặc sắc và hấp dẫn . 

Ở Trung Hoa, nếu trước đây có Hội Hồng học ( Hội của 
những người chuyên nghiên cứu tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng 
và tác giả của nó là Tào Tuyết Cần ) thì giờ đây có thêm hội 
của những tín đồ yêu mến và chuyên nghiên cứu về Kim 


Dung tiên sinh cùng các tác phẩm của ông. Đấy là một vình 
hạnh không dễ ai có được. 

Trên thế giới, có nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu quan 
niệm rằng, kiếm hiệp không phải là văn học, mà chỉ là cận 
văn học, nên tác giả của loại tiểu thuyết này cũng không 
phải nhà văn. Đánh giá như thế nào là quyền của họ. Tuy 
nhiên, nếu chỉ cần lấy tiêu chí là số lượng người đọc và sự 
ảnh hưởng của tác phẩm đến văn hóa đọc, đến đời sống xã 
hội thì chắc chắn Kim Dung xứng đáng với danh hiệu nhà 
văn hơn ối nguời. 

Rõ ràng Kim Dung cùng các tác phẩm của ông là một 
hiện tượng đặc biệt trong làng văn hóa đọc ở thế kỷ 20, và 
lan sang cả thế kỷ 21, không riêng gì ở Trung Hoa mà cả 
châu Á và thế giới. 

Tôi nhớ không thật rõ, nhà văn Vương Sóc thì phải, đã 
có bài viết về Kim Dung ( Kim Dung trong mắt tôi ) và ở đó, 
sự đánh giá về Kim Dung tiên sinh rất thường, khi cho rằng 
tiểu thuyết kiếm hiệp nói chung không phải là văn học với 
đúng nghĩa của nó, nên cũng coi như không đóng góp gì cho 
tiến trình phát triển của văn học cả, mà chúng chỉ là thứ 
mua vui ( giải trí ) cho đông đảo độc giả mà thôi. 

Cứ cho là như thế đi, vậy chúng ta sẽ lý giải làm sao 
khi đánh giá tính văn học của các bộ sách như Harry Porter ( 
J.K. Rowling ), Chúa tể của những chiếc nhẫn ( The Lord of 
the Rings - J.R.R Tokien ), Mật mã Da Vinci, Thiên thần và ác 
quỷ ( Dan Brow )- những tiểu thuyết thần thoại và trinh 
thám, xét cho cùng như một thứ kiếm hiệp thời đại mới của 
châu Âu ? Xa hơn nữa, là những Shelock Holmes ( Conan 


Doyle ) hoặc Bá tước Monte Cristo ( Alexandre Dumas ) cũng 
vậy ? 

Tôi dám cả quyết rằng, riêng sự ly kỳ và tính hấp dẫn, 
truyện kiếm hiệp của Kim Dung tiên sinh đã ăn đứt rồi. Đấy 
còn chưa kể đến những hiểu biết rất chi là siêu của tiên sinh 
về lịch sử, địa dư, triết học, tôn giáo, võ học, y học ... được 
thể hiện trong các tác phẩm một cách tài tình. 

Quay trở lại với những tác phẩm của Kim Dung. Tiên 
sinh đã gác bút sau 15 tác phẩm trường thiên, dài ngắn đủ 
cả. Lý do ông gác bút, có thể dã cảm thấy bút lực không còn 
dồi dào, và sự lặp lại đã thấy đâu đó trong một số tác phẩm. 
Cũng có thể từ những nguyên do khác nữa. Song theo tôi, 
khác với Cổ Long và một số cây bút võ hiệp kỳ tình khác, 
viết vì tiền và viết như một thói quen, Kim Dung tiên sinh ý 
thức việc gác bút khi đang ở đỉnh cao. Đấy là một điều khó, 
khiến ông khác người và đương nhiên việc ấy tôn ông lên vị 
trí cao hơn những người khác. Quả nhiên, dù không viết 
thêm tiểu thuyết kiếm hiệp nào nữa, nhưng ông đâu có vì 
thế mà kém đi về tiền tài và danh vọng so với thiên hạ. Việc 
những tác phẩm của ông ngày càng được dịch ra nhiều thứ 
tiếng với số lượng bản in cực lớn, thêm vào đó, các nhà điện 
ảnh đua nhau dựng phim ăn theo, tất thảy, đều đem đến 
cho ông những khoản thu khá lớn từ bản quyền. Tiền tài và 
danh vọng đủ cả. Không những thế, ông còn được phong 
giáo sư danh dự và thỉnh giảng ở nhiều trường đại học danh 
tiếng trên thế giới. 

Sự gác bút đúng lúc của Kim Dung tiên sinh cũng 
đáng giá lắm chứ ?! 


Gần đây, thiên hạ om xòm với tiểu thuyết kiếm hiệp 
Tru Tiên của một chàng sinh viên thất nghiệp ( Tiêu Đỉnh ). 
Nghe đâu, khi xuất hiện vào năm 2003, nó đã gây nên một 
làn sóng trong giới độc giả mê kiếm hiệp ở Trung Hoa, và 
cùng với " Phiêu Diểu chỉ lữ ", " Tiểu Binh truyền kỳ " làm 
thành "Tam đại kỳ thư Internet ". Tôi đã đọc nó trên mạng, 
và chỉ sau ít trang mê hoặc phần đầu, tôi đã nhận ra sự non 
kém của nó về mọi phương diện. Cái được cư dân mạng gọi 
là " thời đại kiếm hiệp hậu Kim Dung " đã nhanh chóng chết 
yểu khi nó được phơi ra dưới ánh sáng ban ngày trước bàn 
dân thiên hạ dưới dạng ấn phẩm. 

Lại cũng mới đây, báo chí Trung Hoa đưa tin về một 
cuộc bỏ phiếu xếp hạng các nhà văn có tên gọi là " Bảng 
xếp hạng thực lực nhà văn Trung Quốc ", được hình thành từ 
58 nhà văn- ứng cử viên được giới thiệu bởi 10 nhà phê bình 
văn học do Chu Đại Khả cầm đầu. Kết quả, người được 9 
phiếu là Mạc Ngôn; được 6 phiếu có Dư Hoa, Vương An Ức...; 
được 5 phiếu có Bắc Thôn, Tô Đồng, Giả Bình Ao...; nữ văn sĩ 
đương kim Chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc là Thiết Ngưng 
cũng chỉ nằm trong số được 4 phiếu ; còn Vương Sóc và Trần 
Trung Thực cùng mấy nhà văn khác thì chỉ được có 3 phiếu 
mà thôi. Tôi không rõ trong số 58 ứng cử viên được giới thiệu 
bình chọn có Kim Dung hay không ? Song nếu có thì cũng 
chẳng biết sẽ ra sao, bới nhìn chung, mỗi nhà phê bình đều 
có quan niệm riêng của họ, vậy nên, mức độ tin cậy chỉ còn 
một nửa. Đấy mới là sự xếp hạng của chục nhà phê bình mà 
thôi. Nghe đâu, danh sách 58 nhà văn ứng cử viên này sẽ 
còn được công bố để rộng khắp bạn đọc bỏ phiếu. Kết quả 


phiếu bầu của đông đảo công chúng mới là quyết định đưa 
đến chung cục cho bảng xếp hạng này. 

Dầu sao, tôi nghĩ, Kim Dung luôn được bạn đọc ở khắp 
mọi nơi trên thế giới thán phục và yêu mến, bởi ông đã đem 
đến cho họ những cảm xúc bi tráng và phiêu bồng khi đọc 
các tác phẩm của ông. 

Đấy là phần thưởng không dễ gì có được ! 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online 
Được bạn: Ct. Ly đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 7 năm 2010 


